toàn quyền, nhân danh Công ty, quyết định mọi vấn dé liên quan đến lợi ích của 
công ty, ngoại trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động sản xuất 
kinh doanh hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của công ty thông qua Ban 
điều hành công ty. 

Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 5 năm và thành viên hội đồng quản trị có thể 
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Số lượng thành viên hội đồng quản trị hiện nay là 5 người. 


